Nguyên Tắc Sinh Hoạt 
trong Một Tổ Chức Hội 
Đoàn 

Khải Chính Phạm Kim Thư 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Nguyên Tắc Sinh Hoạt trong Một Tổ Chức Hội Đoàn 








Khải Chính Phạm Kim Thư 
Nguyên Tắc Sinh Hoạt trong Một Tổ Chức Hội Đoàn 


Ở đâu cũng vậy, tổ chức nào cũng có những điều không 
được như ý. 


Ở đâu cũng vậy, tổ chức nào cũng có những điều không 
được như ý. Các người điều hành đều nhận thấy những 
khuyết điểm này nhưng thường lúng túng không biết cách 
để cải tiến sự việc cho tốt đẹp hơn. Muốn việc điều hành 
một tổ chức hội đoàn cho được chu đáo, những vị nắm chức 
vụ điều hành, nhất là vị chủ tịch hay hội trưởng, cần phải để 
ý đến những điểm sau: 


I. Nguyên Tắc Chung: 


Mỗi tổ chức hội đoàn phải có những nguyên tắc làm việc 
chung. Sau đây là những nguyên tắc chính dành cho các hội 
viên: Đặt quyền lợi và danh dự của Tổ Quốc Việt Nam Tự Do 
lên trên tất cả; trung tín với đường lối chung và trung tín với 
hội viên chân chính của tổ chức của mình; kiên trì, nhẫn nại, 
và quyết tâm để theo đuổi đường lối của tổ chức đã đề 


ra; giữ bí mật trong mọi công tác và sinh hoạt của tổ 
chức; phải đa mưu túc trí, sáng tạo, mẫn tiệp, và phản ứng 
mau lẹ để giúp cho tổ chức mình thành công; can đảm trong 
khi làm việc và khi thấy điều phải ta phải làm cho bằng 
được; can đảm tiến hành công tác và thẳng tay tố cáo 
những kẻ vô liêm sỉ phản bội lại tổ chức và đồng bào; hợp 
tác với ban điều hành để loại trừ những kẻ vô liêm sỉ phản 
bội tổ chức và đồng bào ra khỏi tổ chức để tránh hậu hoạn 
(cái nguy hiểm về sau) cho cộng đồng đất nước; và bằng đủ 
mọi cách phải hoàn thành trách nhiệm đã được giao phó 
một cách mỹ mãn. 


II. Các Điều Phải Theo Để Hoàn Thành Công Tác: 


Muốn làm việc thành công, ta phải thực hiện các điều 
sau: 


* Phải hiểu biết tường tận về công việc mà tổ chức mình 
theo đuổi. 


* Hết sức chuyên cần để hoàn tất công việc được giao 
phó; phải thận trọng về đủ mọi mặt để tiên đoán, phòng 
ngừa, và dự trù biện pháp đối phó với mọi bất trắc. 


* Làm việc theo tinh thần khoa học như hoạch định 
chương trình cùng kế hoạch thực hiện từng giai đoạn cho 
thật chu đáo. 

* Chân thành cộng tác với nhau trong lúc làm việc vì nếu 
không chân thành mà có manh tâm trong lúc cộng tác với 
tha nhân, ta chắc chắn sẽ bị lộ tẩy để đi đến chỗ thân bại 
danh liệt vì người xưa đã nói: “Giấu đầu hở (lòi) đuôi” hay 
“Chiếc kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra.” 

* Làm việc theo tinh thần dân chủ khoa học và tương 
kính, mọi ý kiến phải được tôn trọng và ghi nhận để đưa ra 
thảo luận và lấy biểu quyết chung, và vị chủ tịch một tổ 
chức hay vị chủ tọa một phiên họp chỉ có thể dựa vào ý kiến 
chung để làm việc chứ không được phép tự mình quyết đoán 
một việc gì. 


* Trong phạm vi nhỏ của một ban chấp hành gồm từ 5 vị 
trở xuống, nếu có thể, nên áp dụng phương pháp “đồng 
thuận” trong khi làm việc thay vì đa số thắng thiểu số, lý do 
đơn giản là vị chủ tịch hay hội trưởng một tổ chức khi ra ứng 
cử đã mời những người này để cùng nhau đồng tâm hiệp lực 
ra gánh vác công việc chung. Nếu đã cùng nhóm với nhau 
mà không đồng thuận được thì sao gọi là đồng tâm hiệp lực! 
Nếu vì lý do bất khả kháng không thể “đồng thuận” được thì 
ta đành phải chấp nhận việc đa số thắng thiểu số, nhưng 
đây chỉ là hạ sách (kế hoạch thấp kém). Bất cứ sự quyết 
đoán đơn phương nào của vị hội trưởng hay vị chủ tịch của 
một tổ chức mà không tham khảo ý kiến các thành viên ban 
chấp hành thì đều không thể chấp nhận được dù việc này có 


lợi đi chăng nữa vì làm như thế, ta sẽ phá hoại tình đoàn kết 
tập thể. 


* Phải minh bạch và cập nhật hóa bản báo cáo ngân 
sách chi thu trong mỗi phiên họp định kỳ. Mọi thành viên 
trong ban chấp hành và thành viên của hội đồng quản trị 
phải nhận được tờ báo cáo này để theo dõi. Trong trường 
hợp có cuộc gây quỹ để tổ chức việc gì, ta phải công bố chỉ 
tiết về danh sách những người đóng góp lên báo chí cộng 
đồng, bản tin nội bộ, và cuối cùng phải niêm yết một bản tại 
văn phòng của trụ sở hội đoàn. Thêm vào đó, chúng ta phải 
viết thư cám ơn và giấy biên nhận gửi cho tất cả những ai 
đã đóng góp tiền của và công sức cho việc tổ chức này. Nếu 
không làm được như vậy, lòng nghi ngờ lẫn nhau giữa hội 
viên với ban chấp hành và hội đồng quản trị sẽ càng ngày 
càng lớn và làm phương hại đến tình đoàn kết của tổ chức. 
Ngoài ra, có thể vì việc làm mờ ám này mà đồng bào sẽ 
không giúp chúng ta trong những lần quyên góp tiền và vật 
dụng sau này. 


* Sau khi hoàn thành công tác, ta phải rút ưu khuyết điểm 
để lấy đó làm kinh nghiệm cho những việc sắp tới. Những ai 
có khuyết điểm hay là ban tổ chức có khuyết điểm thì phải 
vui vẻ và can đảm nhận khuyết điểm để tỏ ra người chân 
chính và để cải tiến thì mọi sinh hoạt sắp tới của hội đoàn 
mới thành công mỹ mẫn. 


II. Nuôi Dưỡng Tỉnh Thần Liên Đới (mỗi người đều 
chịu chung trách nhiệm) và Hòa Ái (yếu thương hòa 
thuận)với Cộng Sự Viên 


Tỉnh thần liên đới và hòa ái trong khi làm việc cần phải 
phát triển và nuôi dưỡng. Sau đây là 4 phương pháp để ta 
phát triển và nuôi dưỡng tinh thần liên đới và hòa ái: 


* Giúp đỡ nhau về tinh thần cũng như thể chất bằng khả 
năng khả dĩ của mình. 


* Dùng lời nói thân thương để tạo sự chân thành hòa ái 
và hợp tình hợp lý trong mọi sinh hoạt tập thể. 


* Thực hiện những hành động có lợi ích cho cộng sự viên 
và tha nhân. 


* Nuôi tỉnh thần hợp tác thắm thiết với cộng sự viên để 
phục vụ ích lợi chung của tập thể. 


IV. Nuôi Sự Hòa Thuận Trong Mọi Môi Trường Sinh Hoạt với 
Cộng Sự Viên: 


Sự hòa thuận trong các sinh hoạt hội đoàn rất là cần 
thiết để đi đến thành công. Sau đây là 6 phương pháp để 
tạo sự hòa thuận trong mọi sinh hoạt hội đoàn: 


* Thương yêu đùm bọc nhau để tạo sự hài hòa kính 
nhường trong tập thể. 


* Luôn luôn dùng lời nói khiêm cung (nhún nhường, kính 
trọng) và hòa ái để tránh sự tranh cãi cùng chửi mắng nhau. 


* Dùng tâm lý, ý tưởng, và ý chí hòa kính, tươi sáng, và vui 
tươi để an ủi và làm vừa lòng nhau hầu đả thông tư tưởng 
để làm cho nhau vui vẻ và thích thú. 


* Cùng nhau trao đổi và tham khảo ý kiến hay phụ giúp 
nhau tiến bộ trong mọi công tác. 


* Cùng nhau tôn trọng kỷ luật chung trong tỉnh thần hòa 
thuận và kính ái. 


* Khi đạt được thành quả và vinh dự nào, hãy cùng nhau 
chia xẻ thành quả và vinh dự ấy một cách đồng đều để 
không những tránh được sự xích mích mà còn tạo được tình 
thương yêu cùng lòng kính trọng nhau. Phải đồng cam (sung 
sướng) cộng khổ (khổ sở) với nhau trong mọi trường hợp, 
nhã là phải khuyến khích và tuyên dương công trạng của 
nhau. Đừng vì tự ái mà phủ nhận công lao của người. Ta chỉ 
hòa thuận với các bạn đồng sự và đồng bào, nhưng phải 
cương quyết vạch mặt chỉ tên những quân Việt gian phản 
phúc và phản quốc nằm vùng trong hàng ngũ chúng ta. 
Không thể hòa nhã thương yêu bọn này được vì chúng là 
bọn “ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản” và làm hại dân hại 


nước. Chúng phải bị loại bỏ, ta không thể thương tiếc chúng 
được trừ khi chúng biết hối cải. Tuy nhiên, đối với kẻ thù của 
riêng ta, không phải là kẻ thù của tổ quốc và đồng bào, ta 
có thể đại lưọng và lấy đức báo oán để biến kẻ thù thành 
bạn vì họ đáng tội nghiệp và đáng thương hơn đáng ghét. 


V. Phân Công Phân Nhiệm 


Phân công phân nhiệm là điều tiên quyết để giúp các 
sinh hoạt của tổ chức hội đoàn thành công, nhất là việc 
phân công phân nhiệm trong thành phần của các ban chấp 
hành. Chúng ta đã chứng kiến những sự khủng hoảng và 
xáo trộn trong việc điều hành các tổ chức hội đoàn người 
Việt hải ngoại từ trước tới nay. Những việc khủng hoảng này 
đã dẫn tới sự tan rã của nhiều hội đoàn. Lý do chính là các 
tổ chức này không có một bản phân công rõ rệt về nhiệm vụ 
của các thành viên trong Ban Chấp Hành hay Hội Đồng 
Quản Trị. Ngoài ra, một số người lại lợi dụng khe hở của Bản 
Điều Lệ và Nội Quy để thao túng các hội đoàn theo tư lợi, 
biển thủ công quỹ, và làm tay sai cho bọn Việt Cộng. Chúng 
tôi đã chứng kiến có vài người đã làm tổng thư ký hay chủ 
tịch của các hội đoàn trên 20 năm nay mà không có người 
nào trong hội dám thay thế. Hậu quả là các hội đoàn này 
càng ngày càng suy yếu đi, bị cô lập, và đang trên đà tan rã. 
Chính vì những lý do này, chúng ta cần phải ấn định các 
sinh hoạt của ban chấp hành cho rõ ràng. Đề mục thứ VI sau 


dây là bản để nghị về nhiệm vụ của các thành viên trong 
ban chấp hành của những tổ chức hội đoàn. 


VI. Các Nguyên Tắc Áp Dụng Trong Các Sinh Hoạt Của 
Ban Chấp Hành 


* Mọi sinh hoạt của Ban Chấp Hành đều phải được 
tham khảo với các thành viên của ban chấp hành và hội 
đồng quản trị (nếu có) dựa trên nguyên tăùc đồng thuận hay 
đa số. 


* Trước khi gửi văn thư đi, vị chủ tịch hay các thành 
viên ban chấp hành được “uỷ nhiệm” phải “email” hay “fax” 
văn thư này cho các thành viên ban chấp hành để duyệt lại 
lần cuối hầu tránh các sai lầm đáng tiếc. 


* Chỉ vị chủ tịch mới có quyền ký các văn thư của hội 
về việc đối nội cũng như đối ngoại. Lý do là vị chủ tịch Ban 
Chấp Hành của một hội đoàn là người đứng đầu và có toàn 
quyền để chịu trách nhiệm và thi hành những việc đã được 
đại hội đồng và đa số các hội viện ấn định. Trong trường hợp 
được “uỷ quyền” của chủ tịch, các thành viên ban chấp 
hành được quyền ký và gửi văn thư với điều kiện phải viết 
các chữ “thừa uỷ nhiệm chủ tịch” trước khi ký. Sau đó, các 


văn thư này cũng phải “email” và “fax” cho các thành viên 
ban chấp hành xem lại lần chót trước khi gửi đi để trách các 
sai lầm đáng tiếc. 


* Tất cả các thành viên ban chấp hành phải làm việc 
theo tinh thần dân chủ, khoa học, tương kính, và đặt quyền 
lợi của hội đoàn lên trên hết. 


*_Ý kiến của ban chấp hành phải thống nhất dựa trên 
nguyên tắc đồng thuận hay thiểu số phục tùng đa số. Không 
thể có việc mà vị chủ tịch hay một thành viên trong ban 
chấp hành đã thừa uỷ nhiệm viết văn thư thông báo những 
điều đã được đa số quyết định rồi mà một thành viên khác 
lại phổ biến văn thư để phản đối, trừ trường hợp nội dung 
văn thư không đúng theo những gì mà ban chấp hành đã 
quyết định hay trái với chủ trương và đường lối của hội. 


* Không một thành viên ban chấp hành nào kể cả vị 
chủ tịch được quyền đơn phương quyết định hay ký kết một 
thỏa ước với các cá nhân hay một tổ chức ở ngoài hội. 


*- Mỗi thành viên ban chấp hành chỉ có thể tái ứng cử 
hai nhiệm kỳ, tức là chỉ được giữ chức vụ trong ban chấp 
hành tối đa là 3 nhiệm kỳ mà thôi. 


* Trong trường hợp ba (3) trong năm thành viên của 
ban chấp hành từ chức hay mất liên lạc trong vòng 3 tháng, 
những thành viên còn lại của ban chấp hành phải có nhiệm 


vụ triệu tập đại hội bất thường để bầu ban chấp hành mới 
trong thời gian tối đa là 3 tháng. Việc bầu cử có thể được 
thực hiện theo lối đề cử, ứng cử, và bầu cử bằng thư trong 
trường hợp không thể triệu tập đai hội bất thường được. 


* Trong trường hợp chỉ còn 3 vị trong ban chấp hành, 
các vị này phải thu xếp để đảm nhiệm chức vụ: Chủ Tịch, 
Tổng Thư Ký, và Thủ Quỹ cho đến hết nhiệm kỳ, không cần 
phải bổ xung cho 2 Phó Chủ Tịch. 


*- Bản tin hay báo của hội phải được đa số các thành 
viên ban chấp hành duyệt lại lần chót trước khi phát hành 
để đảm bảo việc phù hợp với chủ trương và mục đích của 
hội. 


VII. Nhiệm Vụ của Các Thành Viên trong Ban Chấp 
Hành 


* Nhiệm Vu của Vị Chủ Tịch: Vị Chủ Tịch thay mặt hội về 
mặt hành chánh và pháp lý trong mọi sinh hoạt của hội; 
điều hành và phối hợp mọi hoạt động của ban chấp hành; 
thi hành các quyết định của đại hội đồng; thành lập và bổ 
nhiệm các tiểu ban chuyên môn sau khi tham khảo với các 
thành viên ban chấp hành và quý vị trong hội đồng quản trị 
(nếu có); cứu xét và quyết định việc ghi danh gia nhập hội 
của các hội viên mới sau khi đã tham khảo với các thành 


viên của ban chấp hành và được đa số các thành viên ban 
chấp hành đồng ý; đề nghị tuyên dương hay biện pháp kỷ 
luật đối với các hội viên để ban chấp hành hay hội đồng 
quản trị (nếu có) thảo luận và quyết định; triệu tập và chủ 
toạ các phiên họp của ban chấp hành, của đại hội đồng 
thường niên hay bất thường của hội sau khi tham khảo với 
các thành viên ban chấp hành và quý vị trong hội đồng quản 
trị (nếu có); giữ mối liên lạc chặt chẽ với các hội viên qua 
hình thức bản tin định kỳ; chịu trách nhiệm trước đại hội 
đồng hay hội đồng quản trị (nếu có). 


* Nhiệm Vụ của Vị Đệ Nhất Phó Chủ Tịch (Phó Chủ Tịch 
Nội Vụ): Vị Đệ Nhất Phó Chủ Tịch giúp đỡ (phụ tá) cho vị Chủ 
Tịch trong việc điều hành hội và các hoạt động đối nội liên 
quan đến các hội viên, thay thế Chủ Tịch khi vị này vắng 
mặt hoặc từ chức, hỗ trợ Tổng Thư Ký để giúp đỡ và đôn đốc 
những sinh hoạt của các tiểu ban chuyên môn, chịu trách 
nhiệm với Chủ Tịch, theo dõi và đôn đốc vấn đề quản trị 
nhân viên văn phòng điều hành của hội. 


* Nhiệm Vụ của Vị Đệ Nhị Phó Chủ Tịch (Phó Chủ Tịch 
Ngoại Vụ): Vị Đệ Nhị Phó Chủ Tịch giúp đờ (phụ tá) Chủ Tịch 
trong các hoạt động đối ngoại liên quan đến cá nhân và các 
tổ chức của cộng đồng người Việt hải ngoại và chịu trách 
nhiệm với Chủ Tịch, thay thế Đệ Nhất Phó Chủ Tịch (Phó Chủ 
Tịch Nội Vụ) khi vị này vắng mặt hay từ chức, và thay thế 
Chủ Tịch trong trường hợp cả Chủ Tịch và Đệ Nhất Phó Chủ 
Tịch vắng mặt hoặc từ chức. 


* Nhiệm Vụ của Vị Tổng Thư Ký: Vị Tổng Thư Ký phụ 
trách các vấn đề hành chánh và lưu trữ các hồ sơ lập quy 
(giấy phép của chính quyền, điều lệ, nội qui) và các văn thư 
của hội, khi có công văn đến và gửi công văn đi thì phải có 
bản lưu giữ riêng rẽ và đánh số công văn cho rõ ràng để tiện 
việc tham khảo. Nếu hội có văn phòng điều hành, Tổng Thư 
Ký phải hợp tác chặt chẽ với vị Giám Đốc Điều Hành để lo 
vấn đề hành chánh và nhân viên của hội, và chịu trách 
nhiệm với vị Chủ Tịch. 


Tổng Thư Ký Phụ trách việc lập và lưu giữ biên bản trong 
các buổi họp của Đại Hội Đồng thường niên và bất thường 
cùng các buổi họp của Ban Chấp Hành. Các biên bản này 
cũng phải được đánh số rõ ràng để tiện việc tham khảo khi 
cần. 


Tổng Thư Ký phụ trách việc soạn thảo những văn kiện 
thể hiện các quyết định có ghi trong các biên bản của Đại 
Hội Đồng, của Hội Đồng Quản Trị (nếu có), và của Ban Chấp 
Hành để đăng lên các bản tin và báo của hội đoàn. Tổng Thư 
Ký giữ và cập nhật hóa các danh sách hội viên (tên, địa chỉ, 
số phôn, số điện thư/ fax, và địa chỉ vi thư/ email). 


Tổng Thư Ký phụ trách việc tổ chức các buổi họp và các 
sinh hoạt của Ban Chấp Hành khi đã được đa số thành viên 
Ban Chấp Hành đồng ý và qui định. Tổng Thư Ký phụ trách 
việc hoạch định các kế hoạch sinh hoạt rồi đem đề nghị với 


Ban Chấp Hành để lấy quyết định phát triển hội. 


Tổng Thư Ký hỗ trợ “Tiểu Ban Thông Tin và Liên Lạc” để 
phát hành bản tin định kỳ của hội và liên lạc chặt chẽ với 
các hội viên qua bản tin định kỳ của hội cùng việc phổ biến 
các văn thư hay báo của hội tới các hội viên. 


Tổng Thư Ký chịu trách nhiệm phát triển hội viên, tức là 
tìm cách mời những người có uy tín để tham gia làm hội viên 
cho hội nhà. 


Tổng Thư Ký có quyền thay thế Chủ Tịch, Đệ Nhất Phó 
Chủ Tịch, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch với chức vụ là Xử Lý Thường 
Vụ trong trường hợp cả ba vị này vắng mặt hoặc từ chức cho 
tới khi tổ chức xong đại hội bất thường để bầu tân Ban Chấp 
Hành. Tổng Thư Ký Kiêm Nhiệm Đệ Nhị Phó Chủ Tịch và Thủ 
Quỹ khi một trong hai vị này vắng mặt hay từ chức. Tổng 
Thư Ký lập phúc trình về các sinh hoạt của hội và tình hình 
hội viên của hội để tường trình trước Đại Hội Đồng thường 
niên và bất thường cũng như tại các buổi họp của Ban Chấp 
Hành. Sau khi soạn xong bản phúc trình sinh hoạt của hội và 
tình hình hội viên, vị Tổng Thư Ký phải đưa bản này cho vị 
Chủ Tịch xem và ký tên trước khi thuyết trình. 


* Nhiệm Vụ của Vị Thủ Quĩ: Vị Thủ Quï chịu trách nhiệm 
điều hành ngân sách của hội theo chỉ thị của Ban Chấp 
Hành, nhắc nhở các hội viên hay hội thành viên đóng niên 
liễm đúng kỳ hạn do Ban Chấp Hành ấn định, giữ các sổ 


sách chi thu và chịu trách nhiệm về kết toán tài chánh và 
trương mục của hội tại ngân hàng và các định chế tài chánh 
khác, quản thủ tài sản của hội theo quyết định của Ban 
Chấp Hành, và lập phúc trình tài chánh và bản kiểm kê tài 
sản hằng năm của hội để tường trình trước Đại Hội Đồng 
thường niên hay bất thường tại các buổi họp định kỳ của 
Ban Chấp Hành và khi được yêu cầu. Vị Thủ Quïĩ có quyền 
thay thế Tổng Thư Ký khi vị này vắng mặt hay từ chức và 
chịu trách nhiệm với Chủ Tịch. 


VIII. Kết Luận 


Đã hợp tác với nhau để phục vụ công ích thì ta phải cố 
gắng làm việc trên tỉnh thần dân chủ, khoa học, và tương 
kính. Muốn chắc chắn làm xong việc, ta phải nuôi lòng 
“nhân” để thương yêu người và xử sự cho đúng cách, nuôi 
chữ “tín” để tạo lòng tin cậy thì ta mới giữ được việc, nuôi 
chữ “trung” để có thành tâm thì ta mới làm nên việc, và 
nuôi chữ “mẫn” để được siêng năng gắng sức thì ta mới 
hoàn tất được công việc. Đã có nhân, tín, trung, và mẫn thì 
ta sẽ hoàn thành công việc một cách mỹ mãn. Muốn cảm 
được lòng người và muốn mọi người hết lòng giúp đỡ ta thì 
ta phải biết tự trọng, thành kính đối với mọi người, và tạo ơn 


huệ cho mọi người. Muốn có chính nghĩa thì ta phải làm việc 
theo công lý và lẽ phải. 


Đã biết tự trọng, biết thành kính, tạo ơn huệ với mọi 
người, và có chính nghĩa thì ta chắc chắn thu phục được 
lòng người để yểm trợ công việc chung. 


Khi làm việc, giao thiệp, và đối đãi với mọi người mọi 
việc thì ta phải có lễ, nghĩa, liêm, và sỉ. Có lễ (lễ phép) nghĩa 
là dùng phép tắc và lễ nghĩa để ngăn chặn tội ác lúc nó 
chưa xảy ra. Khi làm việc ta phải có nghĩa, tức là làm việc gì 
ta cũng phải theo con đường công chính, giúp ích tha nhân, 
và tận tâm với trách vụ để theo đuổi việc nghĩa cho đến 
thành công. Có liêm, tức là ta phải cố tránh lòng tham và 
không ăn hối lộ để giữ cho mình được thanh liêm, liêm 
chính, và liêm khiết vì nếu không thì con người dễ bị lòng 
tham lôi cuốn để đi đến chỗ thân bại danh liệt. Có sỉ, tức là 
biết xấu hổ và biết tự thẹn khi làm việc sai quấy. Con người 
mà “vô sỉ” thì có thể làm bất cứ điều đê tiện nào. 

Đã có “lễ,” “nghĩa,” “liêm,” và “sỉ” thì chúng ta sẽ làm 
cho tổ chức càng ngày càng phát triển, xã hội hanh thông, 
đất nước phú cường, và nhân loại tiến bộ. Nếu có gì xích 
mích với các bạn đồng sự, ta nên tự xét và tự trách mình 
trước thì mọi việc mới tốt đẹp được. Ngoài ra, khi cần chọn 
lựa giữa tình riêng và nghĩa công, ta nên hy sinh tình riêng 
cho nghĩa công vì nước có yên vui thái hòa thì tình riêng mới 
có cơ hội nảy nở. Vì một con én không thể làm nổi mùa xuân 


nên mọi người phải cùng nhau cộng tác thì công việc mới 
thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, vai trò của vị chủ tịch hay hội 
trưởng rất là quan trọng trong việc thịnh suy của hội. Vì thế, 
vị hội trưởng phải là người hiểu rõ các nguyên tắc điều hành 
một tổ chức cho thật chu đáo. 


Đã làm việc cộng đồng và công ích là ta phải chuẩn bị 
chấp nhận mọi khó khăn và thực tế phũ phàng và không 
nên tức giận khi có những kẻ phá hoại công việc làm của ta 
và chê bai cùng chửi bới ta vì “giận lên là phát cơn điên,/ 
Người khôn hòa dại, người hiền hóa ngu.” Đừng có sợ những 
kẻ dèm pha hay xuyên tạc công việc làm của ta vì “cây 
ngay không sợ chết đứng và hữu xạ tự nhiên hương.” Thấy 
việc phải và chánh nghĩa, ta phải làm cho bằng được và 
khuyến khích mọi người cùng làm. Thấy việc sai trái và phi 
nghĩa, ta phải tránh, khuyên mọi người cùng tránh, và tìm 
cách phơi bày cho mọi người biết để tránh. 


Ta nên nhớ rằng, nếu làm việc với nhiệt tâm và thiện chí 
để phục vụ công ích, với tinh thân dân chủ và vô tư cùng với 
tinh thân khoa học và tương kính thì thế nào ta cũng thành 
công trong việc phục vụ cộng đồng và đất nước dù là có 
gặp khó khăn lúc ban đầu. Có như thế chúng ta mới hy vọng 
góp công giải thể chế độ Cộng Sản nơi quê nhà hầu đem lại 
tự do, dân chủ, và nhân quyền cho toàn dân Việt mà họ 
đang chờ ta từng giây từng phút. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy : Khải Chính 

Nguồn: thuvientoancau 

Được bạn: NHDT đưa lên 

vào ngày: 4 tháng 6 năm 2007 


